Truyền Nhân Đức Giáo Tông - page 1 of 13 


NOTE: Thịs article 1s part ofthe document Neuven Ngoc Bịch (1911-1966): A4 Biographry, Internet Archive. 


Truyền Nhân Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương và “Cuộc Hành Trình 
Xuyên Thê Kỷ Của Một Gia Đình Việt Nam” 
Updated 24.2.3 (®) Started 2024.01.31 


Trâm Hương 
Tạp Chí Văn Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh 
Xuân Giáp Thìn 2024 


Vào tháng 9 năm 2002, tôi gặp ông Nguyễn Ngọc Châu khi ông đang là Phó Trưởng Vùng Á Châu (Pakistan, 
Ấn độ, Trung Quốc, Mongolia, Đông Nam Á,.. ") về Tín Dụng Xuất Khẩu và Thương Mại (Export Trade and 
Finance) của ngân hàng Indosuez, khi ông từ Pháp về Việt Nam, thăm Tòa thánh Cao Đài Ban Chinh Đạo tại 
Bến Tre. Hôm ấy, bà Nguyễn Thị Nguyệt - người con gái út của dòng họ Nguyễn Ngọc mà ông Nguyễn Ngọc 
Châu gọi là "Cô Bảy", một chức sắc của Tòa Thánh xúc động trao cho ông chiếc nhãn là vật kỷ niệm của dòng 
họ, như một lời ký thác vào đứa cháu đích tôn duy nhất, với tất cả niềm tin yêu. Bà gởi gắm cơ đồ dòng họ cho 
ông. Khi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay, tôi nhận ra vẻ căng thắng trên nét mặt ông, trước sức nặng một lời hứa. 


piÙn về nguồn ấy, ông có cuộc gặp SỡỠ với các bậc chức sắc của Tòa thánh Bến Tre vô cùng cảm động. Ông 
ÓI: “Tôi rất tự hào là người thừa kế của dòng họ Nguyễn ngọc. Dù bận rộn với công việc quản lý ngân hàng, 
öôi vẫn dành thì giờ tìm hiểu giáo lý Đạo Cao Đài. Tôi cũng luôn giáo dục các con biết rõ nguồn cội đáng tự hào 
g1a tộc của mình. Bên ngoại của bà nội tôi thuộc gia tộc Bùi Quang ở Mỏ Cày, nơi có đền thờ bà Từ Mẫu Lê Thị 
Mẫn được vua Tự Đức phong bốn chữ vàng “Hảo nghĩa khả phong”. Bà Từ Mẫu chuyên chú vào nghề nuôi tằm 
đệt lụa mà nuôi các con ăn học thành tài. Ba người con bà là Bùi Quang Nghi, Bùi Văn Phong và Bùi Hữu 
Thành đều đồ cử nhân. Khi con trai làm quan, gửi về tặng mẹ tắm lụa quý, bà Từ Mẫu đốt tắm lụa, tỏ rõ ý của 
mình: “Con trai làm quan lấy tiền đâu ra mua vật quý giá. Chỉ tham những mới có ngân lượng mà sống xa hoa 
như vậy”. Ông nội tôi là Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương, một bậc chức sắc lập ra Cao Đài Ban chỉnh Đạo. 
Ông nội thà hy sinh hai người con của mình đề giữ lấy sự trong trắng cho nền Đạo, để không đi ngược lại với 
- thờ Tổ quốc. Tôi tự hào khi được chọn làm người thừa kế dòng họ Nguyễn Ngọc. Sau tôi, sẽ là các con của 
. Điều này mang ý nghĩa rất lớn. Sợi dây thừa kế thiêng liêng nhắc nhở những người con của dòng họ 
N.. Ngọc dù sống ở đâu, làm gì cũng phải nhớ về cội nguồn, phải nỗ lực góp phần làm sáng nền Đạo" 


Rồi tôi được gặp mẹ ông, bà Phan Ngọc Huế trong ngôi nhà ở đường Trần Khắc Chân, Tân Định. Bà nâng nu 
từng bức ảnh trong album gia đình, dừng lại rât lâu trước chân dung con trai Nguyễn Ngọc Châu. Tôi hiểu 
người đàn bà trong ngôi nhà cô này là một phân lịch sử của dòng họ Nguyên Ngọc... 


Mãi đến tháng 7 năm 2023, tôi gặp lại ông Nguyễn Ngọc Châu ở Sài Gòn. Thắm thoát mà đã hơn hai thập kỷ 
trôi qua. Lần này, tôi có cuộc trò chuyện đài và sâu hơn với ông về một gia tộc nổi tiếng ở Bến Tre, với những 
số phận con người in dấu ấn lịch sử một thời đau thương, bi tráng. Ông Nguyễn Ngọc Châu hồ hỡi trao cho tôi 
bản thảo quyên sách "CUỘC HÀNH TRÌNH XUYÊN THẺ KỶ CỦA MỘT GIA ĐÌNH VIỆT NAM". Tôi cảm 
nhận sức nặng lịch sử tru nặng trên tay mình với bản thảo sách dày dặn hơn 370 trang, với 3 chuyện, 12 
chương được viết công phu, trung thực, nghiêm cần. Ông nói: "Sau khi về hưu, tôi tập trung tỉnh lực viết sách 
lịch sử và sách về gia tộc mình, mong con cháu đọc đề thêm yêu đất nước và tự hào với Tổ tiên". Tôi chợt nhớ 
vẻ mặt xúc động của người thừa kế dòng họ Nguyễn Ngọc khi được người cô đặt trọng trách thiêng liêng giữ 
lấy giềng môi gia tộc trên vai mình hơn 20 năm trước mà tôi được chứng kiến ở Tòa Thánh Cao Đài Ban Chỉnh 
ở Bến Tre. Hôm ấ ây ông đã hứa: “Khi đã làm xong nhiệm vụ “Thần đạo” của một người được ngân hàng 
CREDIT AGRICOLE INDOSVER bồ nhiệm làm giám đốc phụ trách chỉ nhánh 65 nước toàn vùng Á Châu, tôi 
sẽ toàn tâm toàn ý dốc sức cùng các bậc chức sắc Tòa thánh Bến Tre mở mang việc Đạo. Tôi cũng sẽ ký thác 
trách nhiệm ấy cho người kế thừa kế tiếp”. 


Truyền Nhân Đức Giáo Tông - page 2 of 13 


Truyền nhân Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương không đi tu, không trở thành chức sắc đạo Cao Đài nhưng 
âm thầm viết lịch sử của tổ tiên lồng trong lịch sử đất nước, mong làm sáng tỏ nền đạo khi đi qua những thăng 
trầm. Thì ra, trong hàng chục năm sống xa đất nước, ông vẫn nặng lòng với những, câu chuyện của tổ tiên. Tập 
trung tinh lực cho quyên sách này là cách ông thể hiện lời hứa với người cô đã khuất của mình.. - Tôi đọc một 
bản thảo từ tiếng Pháp dịch sang tiếng Việt của người xa quê hương hơn 20 năm, nhiều cấu trúc ngữ pháp 
không gần với tiếng Việt, nhiều lỗi chính tả. Và có lẽ vì điều ấy mà ông cần người biên tập để quyền sách được 
in ở Việt Nam. Điều đáng quý là giá trị sử liệu và tắm lòng chân thành ông dành cho đất nước. Đọc "Hành trình 
xuyên thế kỷ của một gia đình Việt Nam" rồi, tôi rất mong gặp lại truyền nhân của Đức Giáo Tông Nguyễn 
Ngọc Tương để bày tỏ những suy nghĩ, cảm xúc của mình. Tác giả- người con trai duy nhứt của kỹ sư Nguyễn 
Ngọc Bích, nguyên Khu bộ phó khu 9 trải lòng: 


"Tôi là kết quả của một mối tình ngang trái. Năm 1940, Nhật áp lực Pháp chấp thuận họ đóng quân tại Việt 

Nam và từ đất này đưa quân tấn công Đông Nam Á. Một thời gian sau, Ba tôi được chuyển về làm việc tại Sóc 
Trăng, phụ trách xây dựng một công trình thủy lợi. Đối diện với sở ông là một trường dạy nữ công gia chánh. 
Khi bị máy bay thả bom, các cô nữ sinh của trường nữ công phải chạy xuống hâm tránh đạn. Sợ các cô bị dơ 
chân khi phải vượt qua chặng đường do công trình thi công còn ướt bùn sình, ông lấy chiếu lót đường cho các 
nữ sinh xuống hẳm trú ẩn. Cảm động trước hành động của ông, bà Bạch Mai - hiệu trưởng trường - đang yêu 
ngâm Ba tôi, làm một ô bánh và sai cô học trò đẹp nhất của trường là Phan Ngọc Huế, từng là Hoa khôi Sóc 
Trăng, mang sang cám ơn ông. Vẻ đẹp của nữ sinh Phan Ngọc Huế lúc đó 18 tuổi và ngay thơ đã làm ông sững 
sở... và mối tình nảy sinh giữa hai người, không gì có thể cản ngăn nổi. Rồi tôi ra đời... 
Ba tôi lúc đó, cũng như cả đời ông, dù sau này sống bên cạnh má Năm Henriette Bùi Quang Chiêu cho đến 
những ngày cuối đời nhưng trên danh nghĩa luôn là một người độc thân vì cuộc đời ông có những ẩn tình, 
ngang trái riêng. Thời học bên Pháp, ba tôi và bà Henriette Bùi Quang Chiêu yêu nhau nhưng bà nội của tôi 
không chấp thuận vì hai người là bà con bên ngoại. Rồi Bà Henriette Bùi đi lấy chỗng và ly dị hai năm sau vì 
chỉ lo cho bịnh nhân, không có đời sống gia đình. Sau khi bà ly dị, bà cũng không thay đổi cách sống, vẫn độc 
lập và tự chủ sống một mình ở Sài Gòn. Ba tôi thì cũng sống đời của ông mặc dù hai người luôn có môi quan hệ 
mật thiết, găn bó nhau. Tiếp theo, nhiều chuyện xảy ra. Ba tôi bị Pháp bắt vào năm 1946 và bị đày lưu vong 
sang Pháp. Bà Bùi đi với ông qua Paris rồi trở lại Việt Nam lo chữa bịnh cho người Việt Nam. Má tôi có tôi 
nhưng không có Ba tôi bên cạnh vì hoàn cảnh bị chia ly, cách trở như thế... 


Vào năm 1947, nhân dịp gặp cô Chín Vàng, em của Bác sĩ Nguyễn Văn Tung, một bạn thân tại Paris, Ba tôi 
nhờ cô đến thăm và đưa quà của ông cho tôi. Lúc đó Má tôi làm việc tại Tòa Ấn Sài Gòn. Khi cô thấy tôi ra 
khoanh tay chào cô, tự nhiên cô xin Má tôi cho tôi ở nhà cô năm ngày trong tuần để cô lo cho đi học và giữ liên 
lạc với Ba của tôi. Thứ bảy và chủ nhật tôi trở về nhà Má. Má của tôi chấp thuận. Cái ngộ là bà chấp thuận vì, 
ngoài việc tôi giữ liên lạc được với Ba của tôi, Cô Chín và tôi thuận tuổi (Tỷ và Thán) còn bà và tôi khắc tuổi 
(Hơi và Thân)!!! Tự dưng còn độc thân lại nhận một đứa bé làm con nuôi, cô Chín Vàng không khỏi hứng chịu 
những lời xì xảo phía sau lưng. Nhất là khi cô cho ra đời tiệm sách “Bích Vân Thư Xã” làm đại lỷ tại miễn 
Nam cho nhà xuất bản Minh Tân của Ba tôi tại Paris. “Bích Vân” là “Bích trên mây”!!! Cô Chín chỉ gặp Ba 
tôi trong khoảng thời gian một buổi cơm tối tại nhà Bác Sĩ Tung thôi!!! Tôi lớn lên, luôn tự hào có đến 3 người 
mẹ. Đó là Má đã sinh ra tôi, rồi cô Chín Vàng, và sau này, Má Năm Henriette Bùi. Chỉ có vợ tôi hú hôn khi 
phát hiện phải làm dâu tới ba bà tánh tình rất khác nhau. 


Sau khi đậu tú tài năm 1962, tôi sang Pháp mới được biết bà bác sĩ Henriette Bùi Quang Chiêu. Bà từ Việt Nam 
trở lại Pháp và sống với Ba tôi cách đó không bao lâu, vào năm 1958. Tôi gọi bà bằng Má Năm (ba tôi thứ 
Năm). Trong 20 năm cuối của Má Năm - bà qua đời năm 2012, ở tuổi 106 - mỗi trưa thứ sáu tôi đến thăm ăn 
cơm với bà. Mỗi trưa thứ bảy là tôi với vợ con đến thăm và ăn cơm với cô Chín Vàng, tại nhà hay đi tiệm. Mỗi 


Truyền Nhân Đức Giáo Tông - page 3 of 13 


lần đi công tác ở Á Châu (trung bình bốn lần mỗi năm), tôi ghé Việt Nam thăm Má ruột của tôi khi có thể được, 
nghĩa là trung bình ba lần mỗi năm... " 


Tuy phải rời đất nước ra đi nhưng Nguyễn Ngọc Châu vẫn có sự đóng góp theo cách rất riêng của ông khi ở 
cương vị một đại diện một ngân hàng lo phần cấp tín dụng quốc tế cho. các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở khu 
vực châu Á. Nhìn lại "sứ mạng thần đạo" này, ông không giấu được niềm tự hào: 


"Tôi rất hân hạnh được dịp góp một chút sức của tôi vào công viêc của đất nước đang chuyển mình để phát 
triển hơn. Cũng phải nói, số tôi tốt. Tôi được cái hên là làm việc cho một ngân hàng có góc rễ tại Việt Nam - 
Indosuez là sự kết hợp của Ngân hàng Đông Dương (Banque de l'Indochine) và Ngân hàng Suez. Và ngân hàng 
này sử dụng tôi để giúp họ hoạt động tại nơi góc rễ đó của họ, cũng là nơi tôi ra đời, cho tôi bao nhiêu dịp trở 
lại thăm quê hương xứ sở mỗi năm trong 30 năm trời. Í† người được hên như vậy. 


Điêu khiến tôi nhớ nhất là được gặp và trò chuyện với nhiều vị trong cấp lãnh đạo của đất nước. Mỗi người có 
một cách nhìn vào những gì họ đảm nhiệm. Điều quan trọng nhất của thời đó là họ rất cởi mở, dễ dàng đến 
gặp, chịu khó đặt câu hỏi và lắng nghe để hiểu biết thêm, không ngần ngại xem xét và chấp nhận những gì thật 
khác lạ của một thế giới không giống gì thế giới trong đó họ thường sinh sống, để đất nước bước thêm nhiều 
bước trên con đường phát triển. Có Thủ tướng Võ Văn Kiệt lại còn nhấn mạnh “äó là thành tựu của tất cả chứ 


, 


không phải của một mình tôi `. 


Điều gì khiến một chuyên gia ngân hàng như ông Nguyễn Ngọc Châu lại có hứng thú và viết một quyên sách về 
lịch sử Việt Nam thật kỳ công, với nhiều sử liệu quý báu và sống động?! Ông nói về quyên sách của mình: 


“Nước có Sứ, nhà có Phả”. Sứ ghỉ chép sự hưng vong của các triểu đại và từng thời kỳ những gì xảy ra trong 
đất nước. Phả ghi chép chuyện từ cội nguôn đến con cháu nhiều thế hệ của một dòng họ. Sử và Phả có mối liên 
hệ mật thiết với nhau. Sử và Phả ghi những gì có thật, nếu không, không phải là Sử và Phả. Thể kỷ XX là một 
thế kỷ rất đặc biệt cho người Việt Nam. Bao nhiêu chuyện xảy ra làm đáo lộn văn hóa, phong tục và truyền 
thông của một nước mà lịch sử cho là có 4000 năm văn hiện. 

Người đọc sẽ chứng kiến những biến động trong xã hội Việt Nam sanh ra từ cuộc gặp gỡ Tây với Đông, hậu quả 
từ sự đô hộ của Pháp và ảnh hưởng của các tư tưởng từ ngoại quốc đến tâm hôn người Việt tìm cách thoát ra 
khỏi gọng kêm của người Pháp. Trong thế kỷ XX này, một tôn giáo ra đời tại Việt Nam, phát triển rất nhanh và 
trở thành một tôn giáo quan trọng thứ ba trong nước. Và nhiều sự kiện từ lịch sử đã định hình nước Việt Nam 
trong quá khứ, dẫn dắt đất nước phải thay đổi để trở thành nước Việt Nam của ngày nay" 

Rồi ông nhìn sâu vào mắt tôi, nói: "Cám ơn cô đã viết một cuốn về cả gia đình tôi, có tựa là Đêm Trắng của 
Đức Giáo Tông với lời giới thiệu của Thủ Tướng Võ Văn Kiệt đề ngày 5 tháng 5, năm 2001. Một cuốn sách 
khác, về chú của tôi, tựa là Dũng sĩ Nguyễn Ngọc Nhựt với lời giới thiệu của Luật sự Phạm Văn Bạch, Chủ tịch 
Ủy Ban Kháng Chiến Hành Chánh Nam Bộ 1945-1954, được tác giả Nguyên Hùng phát hành vào năm 2003... 
Được biết như vậy, vợ và con của tôi thúc tôi viết một cuốn sách về gia đình Nguyễn Ngọc bằng tiếng Pháp để 
họ đọc được. Lúc đó, tôi hưu trí rôi nên mới có thời gian bắt tay thực hiện và bắt đầu viết cuốn “Le temps des 
ancêtres - une ƒamille Vietnamienne dans sa traversée dụ XXe siècle” (“Thời tổ tiên - một gia đình Việt Nam 
xuyên qua thế kỷ XX”) xuất bản bên Pháp năm 2018. Cuốn sách này ra đời, kể lại ba chuyện thuộc Sử trong thế 
kỷ XX của Việt Nam, qua ba thể hệ thuộc Phả của gia đình tôi. Nay, tôi về Việt Nam, đưa cô đọc bản thảo này, 
hy vọng cô sẽ có cảm hứng đề viết thêm cái gì đó và tôi mong nó được xuất bản ở Việt Nam! Tôi cảm ơn cô đã 
động viên tôi viết lại cuốn này bằng tiếng Việt - một ý rất hay. Tại sao không khi người Việt Nam, đặc biệt các 
tỉnh miễn Tt ây Nam bộ rất cân đọc nó để hiểu về một thời kháng chiến ác liệt mà gia tộc tôi đã dự phân, bằng cả 
tuổi thanh xuân của cha tôi bị lưu đày khỏi quê hương Việt Nam, bằng máu của chú Tám Nguyễn Ngọc Nhựt 
của tôi trong nhà tù của pháp; cả nỗi đau của ông nội tôi phải nuốt vào lòng khi ông cương quyết không ký vào 


Truyền Nhân Đức Giáo Tông - page 4 of 13 


đơn bảo lãnh ra khỏi tù cho hai người con trai yêu quỷ. Tôi biết ông nội thật không dễ dàng để trả lời dứt khoát 
với quân Pháp: "Con trai tôi đã trưởng thành. Nó có sứ mệnh thần đạo của nó!"... 


Với sự đồng cảm khi viết về lịch sử, tôi hỏi ông: "Chắc là ông gặp nhiều khó khăn khi viết quyên : sách này?", 
Nguyễn Ngọc Châu gật đầu xác nhận: "Mong muốn đứa con tinh thần bằng tiếng Việt của mình tốt hơn, tôi sẽ 
thay đổi một chút. Cuốn bằng tiếng Pháp là cuốn sách đầu tiên tôi viết, nên đọc lại thấy có nhiều khuyết điểm. 
Cuốn bằng tiếng Việt tôi sẽ chú ý vào một vài đề tài chánh thay gì kể ra quá nhiều chuyện. Tôi quen với tiếng 
Pháp và tiếng Anh. Tiếng Việt tôi còn ngại tuy tôi đã đọc rất nhiều sách tiếng Việt. Tôi rất dở trong việc bỏ dầu 
hỏi dấu ngã và nhiều khi có hay không chữ “g” sau chữ “n”. Ngoài ra, tôi viết tiếng Việt nhiều khi với cầu trúc 
theo kiểu tiếng Pháp, làm đôi khi người đọc khó hiểu. Dân Nam kỳ từng học trường Pháp và sống ở ngoại quốc 
mà! Trong lúc viết cuốn sách này tôi phải tìm đọc nhiều tài liệu đê có được câu trả lời cho nhiều câu hỏi tôi tự 
hỏi. Tôi đọc hơn 150 cuốn sách bằng tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Việt Nam và tôi đến nhiều nơi có lưu trữ tài 
liệu để khảo sát. Viết sách về lịch sử là phải tiệm cận với sự chuẩn xác, nghiêm túc, trung thực và đũng cảm. 
Đây là việc khó bởi từ biết đến hiểu lịch sử là cả một quá trình!" 


Nỗ lực của truyền nhân Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương được đền bù. Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo 
Bến Tre rất mong được đọc "Hành trình xuyên thế kỷ XX của một gia đình Việt Nam" bởi hành trình ấy chứa 
lịch sử của một nền đạo còn nhiều ấn số thời cuộc. Từ Pháp, Nguyễn Ngọc Châu gọi cho tôi, đầy bức xúc: "Em 
có về Cần thơ chụp cho anh con đường mang tên ba anh - Nguyễn Ngọc Bích. Thật là sai, ba của anh phá cầu 
Cái Răng ngăn đường tiến quân của Pháp xuống miền Tây mới bị xử tử hình rồi bị lưu đày biệt xứ sang Pháp 
nên mới có đường mang tên ông ở Cái Răng. Vậy mà khi vào Google, lại là một giáo sư Nguyễn Ngọc Bích tại 
Hoa Kỳ, từng là Giám đốc đầu tiên của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do RFA (Wikipedia). Em thấy quá sai 
không?!!". Tôi về Cần Thơ, chụp con đường Nguyễn Ngọc Bích và cầu Cái Răng, nhìn dòng người và xe cộ tấp 
nập qua lại trên đường, lòng thoáng ngậm ngùi. Đúng như Aeschylus từng viết: “Trong chiến tranh cái chết đầu 
tiên là sự thật" thì trong thế giới phẳng này, sự vô tâm con người và Goegle cũng nhằm lẫn, đánh tráo nhiều sự 
thật". Từ sự sai biệt này, tôi hiểu vì sao Nguyễn Ngọc Châu dành cả phần đời còn lại cho sử và phả của một gia 
đình xuyên thế kỷ. 


Nguyễn Ngọc Châu và mẹ - bà Phan Ngọc Huế trước ngày sang Pháp du học. 


Truyền Nhân Đức Giáo Tông - page 5 of 13 


Bà Bác sĩ Henriette Bùi Quang Chiêu lúc còn trẻ 


Truyền Nhân Đức Giáo Tông - page 6 of 13 


L) 

P. \ 

H 
ỹ 


È⁄s À 
Nhà văn Trầm Hương trò chuyện cùng ông Nguyễn Ngọc Châu, tại nhà riêng của mẹ ông, 38/11 Trần Khắc 
Chân, TPHCM, ngày 20/7/2023 


Đường Nguyễn Ngọc Bích ở Cái Răng, Cần Thơ 


Truyền Nhân Đức Giáo Tông - page 7 of 13 


Ánh chụp màn hình của bài viết 


K _ "—"m——————>——---sssnassm 
TẠP CHÍ Y ả: = : = ^- 
CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI | / Ẫ > ly ETNI 
VĂN HỌC NGHỆ THUẬT _— ` /ƒ /' X ị / | 
TP.HCM 5 Re 
| 
Ï 


_=~ 


SOI E* -\ 


ly. lS@œN. ì m 
XI: : 
^ sả Œ ` C t ị ` 


Bếp quê trước ngày 30 Tết - Ảnh: HUỲNH THANH HUY 
s4 ` “< 
— 2/22//1 222/2 


Xuân Giáp Thìn “Ý 


Truyền Nhân Đức Giáo Tông - page 8 of 13 


E 


VÀO THÁNG 9 NĂM 2002, TÔI GẶP 
ÔNG NGUYÊN NGỌC CHẦU KHÍ 
ÔNG ĐANG LÀ PHÓ TRƯỞNG 
VỮNG Á CHÂU (PAKISTAN, ẤN ĐỘ, 
'TRƯNG QUỐC, MONGOLIA, ĐÔNG 
NAM Á..) VỀ TÍN DỤNGXUẤT _ 
KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI (EXPORT 
TRADE AND FINANCE) CỦA NGÂN 
HÀNG [NDOSUEZ, KHI ÔNG TỪ 
PHÁP VỀ VIỆT NAM, THẦM TÒA. ˆ 
THÁNH CAO ĐÀI BAN CHỈNH ĐẠO 
TẠI BẾN TRE. HÔM ẤY, BÀ NGUYÊN 
THỊ NGUYỆT - NGƯỜI CON GÁI ỨT 
CỦA DÔNG HỌ NGUYÊN NGỌC 
MÀ ÔNG NGUYỄN NGỌC CHÂU 
GỌI LÀ "CÔ BẢY", MỘT CHỨC SẮC 
CỦA TÒA THÁNH XÚC ĐỘNG 
TRAO CHO ÔNG CHIẾC NHÂN LÀ 
VẶT KỶ NIÊM CỦA DÒNG HỌ, NHƯ 
MỘT LỠI KỶ THÁC VÀO ĐỨA CHÁU 
ĐỊCH TÔN DUY NHẤT, VỚI TẤT CẢ 
NIỀM TIN YÊU. BÀ GỚI GẮM CƠ 
ĐỒ ĐÔNG HỌ CHO ÔNG. KHI ĐEO 
CHIẾC NHẪN VÀO NGÓN TAY, TÔI 
NHẬN RA VỀ CẢNG THẲNG TRÊN 
NÊT MẶT ÔNG, TRƯỚC SỨC NẴNG 
MỘT LỜI HỨA. 


sỐ ị TAP CHÍ VÂN NGHỆ 
__ TMAAMI MU #80) L li 48MM 


TRUYỀN NHÂN ĐỨC GIÁO TÔNG 
NGUYÊN NGỌC TƯƠNG & _ 
“Cuộc hành trình xuyên thế kỷ 
của một gia đình Việt Nam” 


TRĂM HƯƠNG 


— 


Nguyễn Ngọc Cháu và mẹ - 


Đạo Cao Đài. Tôi cũng luôn giáo dục các con biết rõ hước 
cội đáng tự hảo gia tộc của mình. Bên ngoại của bả nội t 
thuộc gia tộc Bùi Quang ở Mỏ Cày, nơi có đến thờ bà TH 
Mẫu Lê Thị Mẫn được vua Tự Đức phong 4 chữ TẾ 
nghĩa khả phong” Bà Từ Mẫu chuyên chú vào nghề CÁ: 
tầm dệt lụa mà nuôi các con ăn học thành tài. Ba người 


bà là Bùi Quang Nghỉ, Bùi Văn Phong và 
Bùi Hữu Thành đếu đồ cử nhân. Khi con 
trai làm quan, gửi về tặng mẹ tấm lụa quý. 
bà Từ Mẫu đốt tấm lụa, tỏ rõ ý của mình: 
*€on trai làm quan lấy tiền đầu ra mua vật 
quý giá. Chỉ tham nhũng mới có ngân lượng 
mả sống xa hoa như vậy”. Ông nội tôi là Đức 
Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương, một bậc 
chức sắc lập ra Cao Đài Ban chính Đạo. 
Ông nội thả hy sinh hai người con của 
mình để giữ lấy sự trong trắng cho nến Đạo, 
để không đi ngược lại với bàn thở Tố quốc. 
Tôi tự hao khi được chọn làm người thừa kế 
đồng họ Nguyễn Ngọc. Sau tôi, sẽ là các con 
của tỏi.. Điểu này mang ý nghĩa rất lớn. Sợi 
dày thừa kế thiêng liêng nhắc nhở những 
người con của dòng họ Nguyễn Ngọc dù sống, 


_ ở đâu, làm gì cũng phải nhớ về cội nguồn, 


phải nỗ lực góp phấn làm sáng nến Đạo" 
Rồi tôi được gặp mẹ ông, bà Phan Ngọc 
Huế trong ngôi nhà ở đường Trần Khác Chản, 
'Tân Định. Bà nâng niu từng bức ảnh trong. 
album gia đình, dừng lại rất lầu trước chân 
dung con trai Nguyễn Ngọc Châu. Tỏi hiểu 


Kỹ sự Nguyễn Ngọc Bích 
~ nguyên Khu bộ phó 
Khu 9 - thời học trường. 
Polytechnique ở Pháp 


Nhà văn Trấm Hương tro chuyện cùng ông Nguyễn Ngọc Châu, 
tại nhà riêng của me óng, 38/11 Trắn Khắc Chắn, TP.HCM, 
ngày 20/7/2023 


người đàn bà trong ngôi nhà cổ nảy là một 
phần lịch sử của dòng họ Nguyễn Ngọc... 

Mãi đến tháng 7 năm 2023, tôi gặp lại 
ông Nguyễn Ngọc Châu ở Sài Gòn. Thấm 
thoát mà đã hơn 2 thập kỷ trồi qua. Lần này, 
tôi có cuộc trò chuyện dài và sầu hơn với 
ông về một gìa tộc nối tiếng ở Bến Tre, với 
những số phận con người in đấu ấn lịch sử 
một thời đau thương, bỉ tráng. Ông Nguyễn 

Ngọc Châu hồ hởi trao cho tôi bản thảo 
quyền sách. “Cuộc hành trình xuyên thế kỷ 
của một gia đình Việt Nam”, Tôi cảm nhận 
sức nặng lịch sử tríu nặng trên tay mình với 
bản thảo sách dày dặn hơn 320 trang, với 

3 chuyện, 12 chương được viết công phụ, 
trung thực, nghiêm cần. Ông nói: “Sa khi 


) 


XUÂNGIÁP1HìN| 51 
= sẽ 


Truyền Nhân Đức Giáo Tông - page 9 of 13 


) 


đề Thánh thất Bình Thới, xã Bình Thới 


52 TẠP CHÍ VĂN NGHỆ 


vệ hưu, tôi tập trung tỉnh Hực viết tá x.Ế, /218 
sách về gia tộc mình, 0s c0" châu š Tế 232 
yêu đất nước và tự hào với Tổ tiên, với 10 qUỐC .. 

Tôi chợt nhớ vẻ mặt xúc động của người thừa 
kế dòng họ Nguyễn Ngọc khi được ngục “. 
trọng trách thiêng liềng giữ lấy giềng mối gia 
tộc trên vai mình hơn 20 nắm trước, mà tôi được 
chứng kiến ở Tòa Thánh Cao Đài Ban Chỉnh ở 
Bến Tre. Hôm ấy ông đã hứa: “Khi đã làm xong 
nhiệm vụ “Thần đạo” của một người được ngân 
hàng credit agricole indosver bổ nhiệm làm 
giám đốc phụ trách chỉ nhánh 65 nước toàn 
vùng Á Châu, tôi sẽ toàn tâm toàn ý dốc sức 
cùng các bậc chức sắc Tòa thánh Bến Tre mở 
mang việc Đạo. Tôi cũng sẽ ký thác trách nhiệm 
ấy cho người kế thừa kế tiếp”. 

Truyền nhân Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc 
Tương không đi tu, không trở thành chức sắc đạo 
Cao Đài nhưng âm thầm viết lịch:sử của tổ tiên 
lồng trong lịch sử hào hùng đất nước, mong làm 
sáng tỏ nền đạo khi đi qua những thăng trầm. Thì 
` hàng chục năm sống xa đất nước, ông 
vân nặng lòng với những câu chuyện của tổ tiên. 
nể hụ "ng tỉnh lực cho quyển sách này là cách ông 

ên lời hứa với người cô đã khuất của mình... 


huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, 


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


khi được người cô đặt. 


Tôi đọc một bản thảo từ tiếng Pháp dịp. 
tiếng Việt của người xa quê hương hơn 20 > êui 
nhiều cấu trúc ngữ pháp không gần với Hy Sử 
Việt, nhiều lỗi chính tả. Và có lẽ vì điển ấy m, ` 

ông cần người biên tập để quyển sách được ịn Ỉ xe J 
Việt Nam. Điều đáng quý là giá trị sử liệu và „ .. 
lòng chân thành ông dành cho đất nước yêu bự ¬ 
Đọc “Hành trình xuyên thế kỷ của một gia đờh. Ki 
Việt Nam” rồi, tôi rất mong gặp lại truyền nhạn _ HH 
của Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương đ£bạy .. 
tỏ những suy nghĩ, cảm xúc của mình, Tắc giả mà: ˆ 
người con trai duy nhứt của kỹ sư Nguyễn Ngọc nào 
Bích, nguyên Khu bộ phó Khu 9 trải lòng: : +ˆ &. 
“Tôi là kết quả của một mối tình ngang trái. Nã xã 
1940, Nhật áp lực Pháp chấp thuận họ đóng quận... < 
tại Việt Nam và từ đất này đưa quản tấn công Động...... 
Nam Á. Một thời gian sau, Ba tôi được chuyển s04 d0 ( 
làm việc tại Sóc Trăng, phụ trách xây dựng một .. 
công trình thủy lợi. Đối diện với sở ông làmột - 
trường dạy nữ công gia chánh. Khi bị máy bay thả... 
bom, các cô nữ sinh của trường nữ công phải chạy 
xuống hầm tránh đạn. Sợ các cô bị dơ chân khí ph 
vượt qua chặng đường do công trình thi công còn. 
ướt bùn sình, ông lấy chiếu lót đường cho các nữ ˆ 
sinh xuống hầm trú ẩn. Cảm động trước hành động „. 


Truyền Nhân Đức Giáo Tông - page 10 of 13 


mm. 


của ông, bà Bạch Mai - hiệu trưởng trường - đang 
Ba tôi, làm một ổ bánh và sai cô học trò 
TT của trường là Phan Ngọc Huế, từng là Hoa 
thị Sóc Trăng, mang sang cám ơn ông, Vẻ đẹp của 
nữ sinh Phan Ngọc Huế lúc đó 18 tuổi và ngây thơ 
đã làm ông sững sờ... Và mối tình nảy sinh giữa hai 
không gì có thể cản ngăn nổi. Rồi tôi ra đời... 
Ba tôi lúc đó, cũng như cả đời ông, dù sau này 
sống bên cạnh má Năm Henriette Bùi Quang 
Chiêu cho đến những ngày cuối đời nhưng trên 
danh nghĩa luôn là một người độc thắn vì cuộc 
đời ông có những ẩn tình, ngang trái riêng. Thời 
học bên Pháp, Ba tôi và bà Henriette Bùi Quang 
Chiêu yêu nhau nhưng bà nội của tôi không chấp 
_... thuận vì hai người là bà con bên ngoại. Rồi bà 
__ Henriette Bùi đi lấy chồng và ly dị hai năm sau 
\ cho bịnh nhân, không có đời sống gia 
u khi bà ly đị, bà cũng không thay đổi 
vẫn độc lập và tự chủ sống một mình 
Gòn. Ba tôi thì cũng sống đời của ông mặc 
¡người luôn có mối quan hệ mật thiết, gắn 
au. Tiếp theo, nhiều chuyện xảy ra. Ba tôi bị 
p bắt vào năm 1946 và bị đày lưu vong sang 
háp. Bà Bùi đi với ông qua Paris rồi trở lại Việt 


o chữa bịnh cho người Việt Nam. Má tôi có 


“Vão năm 1947, nhân dịp gặp cô Chín Vàng, — 
ủa bác sĩ Nguyễn Văn Tung, một bạn thân tại 


ôi nhờ cô đến thăm và đưa quà của ông ˆ 


c đó Má tôi làm việc tại Tòá án Sài Gòn. 


ra 


đi học và giữ liên lạc với Ba của tôi. ˆ 

"hú bẩy và chủ nhật tôi trở về nhà Má. Má của tôi - 

“hấp thuận. Cái ngộ là bà chấp thuận vì, ngoài việc 

9 gi liên lạc được với Ba của tôi, cô Chín và tôi. 
0 tuổi (Tý và Thân) còn bà và tôi khắc tuổi - 

“W đứng còn độc thân lại nhận một đứa bé 

` S8 Puôi, có Chín Vàng không khỏi hứng - 

*ng lời xì xào phía sau lưng. Nhất là khi - 

-- 7i tiệm sách “Bích Vân Thư Xã” làm 

hiền Nam cho nhà xuất bản Minh 


. ®ở 


hưng không có Ba tôi bên cạnh vì hoàn cảnh. 


Khí cô thấy tôi ra khoanh tay chào cô, tự nhiên cô - 
átôi cho tôi ở nhà cô năm ngày trong tuần _ ˆ 


Tân của Ba tôi tại Paris. “Bích Vân” là “Bích trên 
mây”!II Cô Chín chỉ gặp Ba tôi trong khoảng thời 
gian một buổi cơm tối tại nhà bác sĩ Tung thôi!!! 
Tôi lớn lên, luôn tự hào có đến 3 người mẹ. Đó là 
Má đã sinh ra tôi, rồi cô Chín Vàng, và sau này, 
Má Năm Henriette Bùi. Chỉ có vợ tôi hú hồn khi 
phát hiện phải làm dâu tới ba bả tánh tình rất j 
khác nhau. : 

Sau khi đậu tú tài năm 1962, tôi sang Pháp mới 
được biết bà bác sĩ Henriette Bùi Quang Chiêu. Bà 
từ Việt Nam trở lại Pháp và sống với Ba tôi cách đó 
không bao lâu, vào năm 1958. Tôi gọi bà bằng Má 
Năm (Ba tôi thứ Năm). Trong 20 năm cuối của Má 
Năm - bà qua đời năm 2012, ở tuổi 106 - mỗi trưa 
thứ sáu tôi đến thăm ăn cơm với bà. Mỗi trưa thứ 
bảy là tôi với vợ con đến thăm và ăn cơm với cô: 
Chín Vàng, tại nhà hay đi tiệm. Mỗi lần đi công tác 
ở Á Châu (trung bình bốn lần mỗi năm), tôi ghé 
Việt Nam thăm Má ruột của tôi khi có thể được, 
nghĩa là trung bình ba lần mỗi năm...” 

Tuy phải rời đất nước ra đi nhưng Nguyễn 
Ngọc Châu vẫn có sự đóng góp theo cách rất - 
riêng của ông, khi ở cương vị một đại diện một 
ngân hàng lo phần cấp tín dụng quốc tế cho các 
dự án xây dựng hạ tầng cơ sở khu vực châu Á. 
“Nhìn lại “sứ mạng thần đạo” này, ông không giấu 
được niềm tự hào: .. 

“Tôi rất tự hào được dịp góp một chút sức. 
'của tôi vào công việc của đất nước đang chuyển 
mình để phát triển hơn. Cũng phải nói, số tôi 
tốt. Tôi được cái hên là làm việc cho một ngân 
hàng có gốc rễ tại Việt Nam - Indosuez là sự kết 


hợp của Ngân hàng Đông Dương (Banque de 


TIndochine) và Ngân hàng Suez. Và ngân hàng 
này sử dụng tôi để giúp họ hoạt động tại nơi góc 
rễ đó của họ, cũng là nơi tôi ra đời, cho tôi bao 
nhiêu dịp trở lại thăm quê hương xứ sở mỗi năm 
trong 30 năm trời. Ít người được hên như vậy. 

_ Điều khiến tôi nhớ nhất là được gặp và trò 
chuyện với nhiều vị trong cấp lãnh đạo của đất 
nước. Mỗi người có một cách nhìn vào những gì 
họ đảm nhiệm. Điều quan trọng nhất của thờiđó - 
là họ rất cởi mở, dễ dàng đến gặp, chịu khó đặt 
câu hỏi vàlắng nghe để hiểu biết thêm, không. 


\ “.ớn< 


=v 


⁄ ` + - 


Truyền Nhân Đức Giáo Tông - page 11 of 13 


Truyền Nhân Đức Giáo Tông - page 12 of 13 


- .= ¬ ` xã > .ơ " 
-......x ^ S + 
K _ 
ra ‹ 
, —. C294 
Anh. Tiếng Việt tôi ysệ 
- N Vị: b 


ngã và nhiết 


. .. NXâu 


Truyền Nhân Đức Giáo Tông - page 13 of 13 


Contact 

Loc Vu-Quoc, vuquocloc()yahoo.com 
Publications (http:/bi.ly/17Wuww9) 
Google scholar (http://bit.Iy/TDOKE) 


